Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói em yêu anh
Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi
Khi con tim không còn trên đầu
Khi hai má em hây hây
Em nói em say tiếng đàn
Vậy lại gần hôn anh đi
Lại gần hôn anh
Anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh
Hay em để anh chơi vơi
Giờ còn đôi ta
Kia là núi đây là nhà
Giờ còn đôi ta
Em có muốn đi thật xa
Ta chỉ sống một lần trên đời
Suy nghĩ lắm chi em ơi
Bao nhiêu yêu thương trên đời
Thành vị ngọt trên đôi môi
Lại gần hôn anh
Anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh
Hay em để anh chơi vơi
Giờ còn đôi ta
Kia là núi đây là nhà
Giờ còn đôi ta
Em có muốn đi thật xa
Lại gần hôn anh
Anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh
Hay em để anh chơi vơi
Giờ còn đôi ta
Kia là núi đây là nhà
Giờ còn đôi ta
Em có muốn đi thật xa
Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói em yêu anh
Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi
Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Khi anh nói anh yêu em
Khi anh ta còn say giấc nồng
Lại gần hôn anh đi